Bản in: Những nhà khoa học xuât sắc thì cân được đâu tư mạnh mẽ hơn... https://giaoduc.net.vn/ban-In/post215476.ød 


Iof3 





giaoduc.ne†.vn 
Tợp chí điện †ử Gióo dục Việt Nam 


Những nhà khoa học xuất sắc thì cần được đầu tư 
mạnh mẽ hơn 


GDVN- Việt Nam có tốc độ tăng trưởng vê công bố quốc tế nhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 
14% trong hơn 30 năm qua. 


#' 18/02/202106:10 + Thùy Linh Tm 


Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Phạm Hiệp- Giám đốc nghiên cứu, Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển giáo dục Edlab Asia, một chuyên gia về giáo dục đại học những nhìn nhận và kỳ vọng về 
vấn đề phát triển khoa học công nghệ nước nhà. 


Tiến sĩ Hiệp đánh giá, nghiên cứu khoa học của Việt Nam đã có những bước chuyển mình tích cực, căn bản trong 5 
năm năm qua. Theo báo cáo mới xuất bản gần đây của ISI cho thấy trong các nước Đông Nam Á và Nam Á thì Việt 
Nam có tốc độ tăng trưởng về công bố quốc tế nhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 14% trong 
hơn 30 năm qua. 


Điều này xuất phát từ các chính sách vĩ mô của nhà nước bao gồm 2 Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học 
công nghệ) cũng như những phản ứng kịp thời của các cơ sở giáo dục đại học. 


“Bên cạnh đó cũng không thể không kể đến là lực lượng nhà khoa học nghiên cứu trẻ được đào tạo, học hành bài 
bản ở nước ngoài đã trở về và làm việc, sinh hoạt nghiên cứu khoa học trong nước”, chuyên gia Phạm Hiệp thừa 
nhận. 





Tiến sĩ Phạm Hiệp (ngoài cùng bên trái) tham gia nhóm nghiên cứu về cơ sở dữ liệu ngành toán Việt Nam do Giáo sư Ngô Bảo 
Châu và Tiến sĩ Vương Quân Hoàng chủ trì (ảnh: NVCC) 


Khi phóng viên đặt vấn đề, đầu tư cho nghiên cứu khoa học trong nhiều trường hợp là đầu tư rủi ro, đầu tư mạo 
hiểm thì vị này cho rằng: “Đã đầu tư cho khoa học thì phải chấp nhận vấn đề rủi ro và mạo hiểm vì khi làm nghiên 
cứu không ai dám chắc có kết quả đầu ra hay không”. 


Do đó cần có biện pháp thúc đẩy để sao cho nâng cao hiệu quả và giảm đầu tư nhầm chỗ, lãng phí. Để làm được 
điều này thì về mặt quản lý nhà nước cần hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học để đánh giá chất lượng, năng suất từ 
cấp vĩ mô (chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia) đến đánh giá từng trường, viện nghiên cứu cho đến 
từng cá nhân. 


Giám đốc nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục Edlab Asia khẳng định: “Khi có hệ thống đánh 
giá đủ tốt thì sẽ kiểm soát được kết quả nghiên cứu và năng lực nghiên cứu của từng chương trình, từng đơn vị, 
từng cá nhân. 


8/7/2021, 10:56 AM 


Bản in: Những nhà khoa học xuât sắc thì cân được đâu tư mạnh mẽ hơn... https://giaoduc.net.vn/ban-in/post215476.ød 


Sau đó chúng ta có chính sách đầu tư cho khoa học dựa theo kết quả. Nhờ vậy sẽ kích thích được vấn đề chất 
lượng hiệu quả, giảm lãng phí”. 





Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Phạm Hiệp (đứng giữa) họp tổng kết năm 2020 (ảnh: NVCC) 


Đánh giá về mức độ quan tâm và những chính sách đầu tư cho nhóm nghiên cứu của các cơ quan quản lý cấp Bộ, 
ngành trong thời gian qua, Tiến sĩ Phạm Hiệp nhận thấy Chính phủ và 2 Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và 
Đào tạo đang có dự thảo thông tư, nghị định cho nhóm nghiên cứu, đây là tín hiệu rất tốt, hi vọng sớm đi vào thực 
tiễn. 


Ngược lại, từ phía cơ sở giáo dục đại học, rất nhiều trường đã chủ động tổ chức nhóm nghiên cứu theo nhiều mô 
hình, cơ chế hoạt động khác nhau. 


“Dần dân nhóm nghiên cứu sẽ trở thành thiết chế không thể thiếu ở trong mỗi trường đại học; đồng thời chứng 
minh hiệu quả của nó so với các thiết chế khác như là thiết chế bộ môn, trung tâm nghiên cứu. 


Rõ ràng, kết quả nghiên cứu khoa học của Việt Nam trong những năm gần đây không thể nào không nhắc tới vai 
trò của mô hình của nhóm nghiên cứu”, Tiến sĩ Phạm Hiệp khẳng định. 


Tuy nhiên, ông cũng cho rằng thời gian tới còn nhiều việc phải làm để có thể thực sự khai thác hết tiêm năng của 
nhóm nghiên cứu. 


Đó là, các nghiên cứu đỉnh cao và những nghiên cứu có tính thực tiễn cao thì xu hướng thế giới là cần có sự kết 
hợp liên ngành. Trong khi các trường đại học của ta không phải trường nào cũng là liên ngành. Do đó, tới đây, nhà 
nước và các trường đại học cần ban hành chính sách thúc đẩy các nhóm nghiên cứu có sự hợp tác liên ngành, liên 
lĩnh vực, liên đơn vị. 


Đồng thời cần phải có sự kết hợp giữa đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học, vì các nhóm nghiên cứu của 
chúng ta trừ một vài trường hợp hãn hữu ở một số đại học đa ngành đa lĩnh vực như 2 đại học quốc gia, Trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội...có sự tham gia của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học 
nhưng rất nhiêu nhóm nghiên cứu hiện nay đâu đó vắng bóng nghiên cứu sinh, học viên cao học. 


Vì chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ của ta hoặc chưa thu hút được học viên giỏi hoặc chưa tạo được cơ chế để 
học viên dành 100% ở các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm để làm việc với các giáo sư, phó giáo sư. 


2of3 8/7/2021, 10:56 AM 


Bản in: Những nhà khoa học xuât sắc thì cân được đâu tư mạnh mẽ hơn... https://giaoduc.net.vn/ban-In/post215476.ød 


3 of3 





Ấn phẩm tổng kết các công bố quốc tế do Tiến sĩ Phạm Hiệp làm trưởng nhóm tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo 
dục EdLab Asia. Năm 2020, nhóm của Tiến sĩ Hiệp đã công bố 20 bài trên các tạp chí ISI/Scopus (ảnh: NVCC) 


Ngoài ra, theo Tiến sĩ Phạm Hiệp, để có những nhóm nghiên cứu mũi nhọn, nhóm nghiên cứu đỉnh cao có thể cạnh 
tranh được với khu vực và thế giới thì cần phải có cơ chế. 


Đặc biệt, chúng ta đã có những nhà khoa học nằm trong tốp thế giới, nhiều nhà khoa học tọt vào tốp 100.000 nhà 
khoa học có trích dẫn nhiều nhất thế giới... 


“Theo tôi, những nhà khoa học được giải thưởng nhiều thì cân phải có cơ chế và tạo đầu tư mạnh mẽ hơn những 
nhà khoa học đầu ngành, đầu đàn để thực sự giúp họ phát huy hết tiêm năng. 


Hoặc những ngành, lĩnh vực mà Chính phủ ưu tiên tùy do Chính phủ hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ xác định ví 
dụ ưu tiên công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ....thì cần có đầu tư riêng cho 
lĩnh vực được coi là ưu tiên đó", chuyên gia này nói. 


Những dữ liệu mà chúng ta có cho thấy sự phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam trong những năm vừa qua 
đóng vai trò ngày càng quan trọng và vai trò chủ yếu là từ các cơ sở giáo dục đại học. 


Bước sang năm mới 2021, Tiến sĩ Phạm Hiệp kỳ vọng khoa học công nghệ Việt Nam tiếp tục phát triển ở các 
trường đại học và thực sự trở thành hoạt động không thể thiếu của trường đại học. 


Thùy Linh 


8/7/2021, 10:56 AM 


